Tính năng của camera ngoài trời 
Viettel 


Tính Năng Camera Ngoài Trời Viettel 


Camera Viettel ngoài trời là một trong những thiết bị camera giám sát bán chạy nhất trên thị 
trường hiện nay, với các tính năng: 

- Khả năng chống bụi, nước tiêu chuẩn IP67: đảm bảo hoạt động bền bỉ, lâu dài trong điều kiện 
thời tiết khí hậu Việt Nam. 

- Cảnh báo khi phát hiện chuyển động: Công nghệ trí tuệ nhân tạo được trang bị trên các thiết bị 
camera ngoài trời Viettel giúp phân biệt chuyển động của người và vật thể. Thiết bị chỉ báo động 
khi có người di chuyển chứ không báo động khi có vật thể di chuyển. 

- Khả năng ghi hình sống động vào ban đêm: thiết bị được Viettel ưu ái trang bị quang học chuyên 
nghiệp tích hợp hai đèn rọi và hai đèn hồng ngoại lên đến 30m. Kết quả là các bản ghi có màu 


sắc tuyệt vời, sắc nét và rõ ràng, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. 


telecomm 


Tính Năng Nổi Bật Của Camera Ngoài Trời Viettel 


Camera Ngoài Trời là một trong hai sản phẩm thuộc dự án Home Camera Viettel, Thiết Bị Camera 
An Ninh. Dù mới được “trình làng” vào cuối năm 2022 nhưng camera ngoài trời Viettel đã nhanh 
chóng nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đón nhận của người dân trên cả nước. Vậy điều gì đã 
làm nên thành công của sản phẩm này? Giá cả cạnh tranh và tương đối “dễ chịu”, camera ngoài 
trời Viettel còn có những tính năng nỗi bật sau nên rất được khách hàng ưa chuộng: 

Thiết lập hàng rào cảnh báo (khu vực sẽ được cảnh báo khi phát hiện chuyển động) 

Thiết bị camera ngoài trời của Viettel được trang bị hệ thống tự cảm biến. Tức là khi phát hiện 
chuyển động, camera sẽ chủ động xoay và theo dõi mọi cử chỉ, hoạt động. Từ đó thiết lập 
cảnh báo, thông báo, cập nhật thông tin cho thiết bị có cài đặt ứng dụng VHome. 

Chức năng AI phân biệt giữa chuyển động của người và vật thể. 

Chức năng AI giúp các thiết bị camera ngoài trời của Viettel dễ dàng phân biệt giữa chuyển 
động của con người và chuyển động của vật thể. Từ đó, hệ thống chỉ cập nhật cảnh báo đến 
thiết bị kết nối internet (điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính bảng) khi phát hiện chuyển 
động của con người chứ không phải chuyển động của vật thể. Chính nhờ ưu điểm phân biệt 
được chuyển động của con người và động vật này mà bạn sẽ không sợ nhận được những 
thông báo làm ảnh hưởng và làm phiền cuộc sống của mình trong một ngày liên tục. 

Tính năng Spotlight giúp camera tự động sáng khi phát hiện chuyển động' 
Ngoài tính năng bật cảnh báo, các thiết bị camera ngoài trời Viettel còn tự động phát sáng khi 
phát hiện chuyển động nhờ tính năng đèn chiếu. Với tính năng này sẽ giúp hạn chế được nạn 
trộm cắp hay hư hỏng của những kẻ xấu xa ở khu vực xung quanh nơi bạn ở. Điều này đảm 
bảo an toàn tối đa cho bạn và những người xung quanh. 


Xem chỉ tiết tại: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/thiet-bi-camera-ngoai-†roi-cua-viettel-co-gi-noi- 


bat/14549396 


